Phùng Cung — Wikipedia tiêng Việt https://vI.wikIpedia.org/wIkiPh%C3%B9ng Cung#M%EI%BB%99... 


\WIKIPEDLA 
Bách khoa toàn thư mở 


Phùng Cung 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 


Phùng Cung (1928 - 1997) là nhà thơ, nhà văn Việt Nam thế kỷ 2o. Ông tham gia phong trào 
Nhân văn Giai phẩm tại miền Bắc vào những năm 1955 - 1957. Sau đó ông bị kết án lợi dụng các 
bài viết của mình đề kích động bạo loạn, và bị bắt giam 12 năm trong các nhà tù Hỏa Lò, Bất Bạt, 
Yên Bái, Phong Quang...HÌ Một số tác phẩm tiêu biểu của ông là Con ngựa già của Chúa 
Trịnh và Dạ Ký, có ngụ ý đả kích những văn nghệ sĩ bẻ cong ngòi bút, b/ lưu đàu trong cối tung 
hô. 


Tiểu sử 

Phùng Cung sinh ngày 18 tháng 7 năm 1928 tại xã Hồng Châu huyện Yên lạc tỉnh Vĩnh Yên.Quê 
tổ ở đường Lâm Ba Vì Hà Tây,nay là Hà Nội. Năm 1945, ông tham gia cách mạng và làm chủ tịch 
liên xã Hồng Liên Châu. Ông lãnh đạo nhân dân nổi dậy cướp chính quyền. Năm 194o, địch trắn 
áp dữ đội vùng kháng chiến, ông phải rút lên Chiến khu Việt Bắc và tham gia công tác văn nghệ ở 


đó. Năm 1954, Thủ đô Hà Nội giải phóng, ông về sống tại Hà Nội và vẫn hoạt động văn nghệ cho 
đến khi bị bắt giam vào năm 1961.13l 


Năm 1973, Phùng Cung được phóng thích tuy nhiên văn bị quản thúc và theo dõi. Sau khi được 
phóng thích, ông sinh sống bằng nghề làm đỉnh và vẫn âm thầm làm thơ. Tập thơ "Xem Đêm" 

của ông được nhà nước Việt Nam cho phép xuất bản vào năm 19os. Sinh thời, trong những năm 
tháng gian khó sau khi mãn hạn tù, ông là người anh kết nghĩa thân thiết của nhà thơ Phùng 
Quán. 


Ngày 28 tháng 4 năm 1oo7, ông qua đời tại bệnh viện Saint Paul.L41 


Tác phẩm 


„ Con ngựa già của Chúa Trịnh (truyện ngắn) 
= Dạ Ký (truyện ngắn) 

= Mộ Phách (truyện ngắn) 

= Kép Nghề (truyện ngắn) 

„ Chiếc mũ lông (truyện ngắn) 

„ Quản thổi (truyện ngắn) 

„ Xem Đêm (tho) 

=m Phùng Cung - truyện và thơ 


Một số bài thơ tiêu biểu 


„ Chiều Cun Cút 


1of3 12/25/2022. 12:50 PM 


Phùng Cung — Wikipedia tiêng Việt 


2 of3 


Áo song chàng 
Nón lá 
Phới uê quê 
Dệt dạt tối ngàu khoai dáu 
Lúc thánh thơi 
Quân uận kháu bò 
Rong ruổi chốn rau dựa 
Tôi gõ rõ 
Khe khẽ ê a 
Chiêu cun cút 
Một mình 
Không lửa không đèn 
Nhòm nhốm thâu đêm 
Chét thèm cái bóng 
Xa là trời sao 
Gần là đom đóm. 
"m Trà 
Quát mãi nước sôi 


Trà đau nát bã 


Không đổi giọng Tân Cương 


=m Tự họa 
Tôi nhúng ngón tau 
Vẽ mình trong đĩa nước 
Vẽ muôn ngàn lân 
Ngón đau - Đĩa cạn 
Biết đến bao giờ 


Tôi mới uẽ nên tôi8Ì 


https://VI.wlkIpedia.org/wIk1Ph%C3%B9ng Cung#M%E1I%BB%99... 


12/25/2022, 12:50 PM 


Phùng Cung — Wikipedia tiêng Việt https://VI.wlkIpedia.org/wIk1Ph%C3%B9ng Cung#M%E1I%BB%99... 


Bài thơ Tự họa của Phùng Cung lần đầu tiên được dịch sang tiếng Anh với bản địch của Vương 
Quân Hoàng, với sự hiệu đính của Giáo sư Naney K. Napier, (Se-portratt, 2oa2):l6Ì 


= Self-portrait 
T dịp mụ fmger 
Drauing rnuself on q tuater pÏÌate. 
A thousand tỉmes, ÏI repeqat 
TH mụ fmger hurts and the pÏate dries. 
WIH there be a từne 


When that ƒace becormnes mĩne? 


Chú thích 


1. ^ Phùng Cung, nxb Hội nhà văn, 2011, trang 5 

2. ^ VnExpress. “Tọa đàm thơ Phùng Cung: Xem đêm giữa ban ngày”. vnexpress.nef. Lưu 
trữ bản gốc ngày 25 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2022. 

3. ^ Phùng Cung, nxb Hội nhà văn, 2011, bìa 1 

. ^ Phùng Cung, NXB Hội nhà văn, 2011, trang 213 

9. ^ cand.com.vn. “Thi sĩ Phùng Cung: Một đời mê mải quê nhà”. Báo Công an Nhân dân điện 
tử. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2022. 

6. ^ “Quan-Hoang Vuong. (2022). "Self-portrait' by Phụng Cung”. mindsponge.info (bằng tiếng 
Anh). 31 tháng 10 năm 2022. Lưu trữ bản gôc ngày 31 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 
25 tháng 12 năm 2022. 


+> 


Liên kết ngoài 


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phùng_ Cung&oldid=69470588” 


3 of3 12/25/2022, 12:50 PM 


